Bốp từ Giovani có tốt không là câu hỏi đang được khá nhiều khách hàng đặt 
ra, khi dòng sản phấm này đã có mặt trên thị trường Việt Nam được một thời 
gian khá dài. Nhưng có nhiều khách hàng vẫn chưa thực sự có được một hình 
dung đúng về sản phẩm. Bếp Đức Tâm sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời qua 
bài viết dưới đây. 

Đe có thể biết được một mẫu bếp dùng tốt hay không, thì việc hiểu về dòng 
sản phẩm là điều bạn nên có. Đặc biệt với mặt hàng bếp điện từ này có nhiều 
người vẫ bị nhầm lẫn về công năng sử dụng cũng như tính chất bếp. 


Dòng sản phẩm có tuổi đời lâu nhất thị trường bếp 



Giovani là dòng bếp có thâm niên lâu nhất thị trường bếp Việt. 


Đe có thể biết được một mẫu bếp từ Giovani dùng có tốt không thì bạn nên 


chú ỷ đến thâm niên của dòng bếp đó trên thị trường hiện nay. Tính đến thời 


? r - „ F r 

diêm hiện nay, bêp từ Giovani là hãng bêp có thâm niên lâu nhât trên thị 


trường bếp Việt Nam. 




Có được vị trí này là nhờ vào sự thích nghi của dòng bếp này với thị trường 
bếp Việt, đáp ứng những nhu cầu về cả kinh tế lẫn ẩm thực của khách hàng. 
Cùng với đó là chất lượng được khẳng định ngày càng sâu sắc trong lòng khách 
hàng. 



r 

Mang những công năng thiêt thực 


Bếp từ mang những công năng thiết thực cho người dùng. 




Công năng chính là một trong những yếu tố giúp bạn có thể khẳng định chắc 
chắn hơn về việc bếp từ Giovani có tốt không. Dòng bếp này mang đầy đủ 
những công năng của một dòng hiện đại, đảm nhận vai trò thay thế cho mẫu 
bếp gas truyền thống truớc đây. 

Đầu tiên là giúp bạn có đuợc sự nhẹ nhàng trong công việc đun nấu. Sẽ không 
còn những không khí nóng bức trong căn bếp, hay sự chờ đợi bữa ăn. Bởi bếp 
từ hoạt động theo nguyên lý sinh nhiệt ở từ truờng, giúp nhiệt luợng đuợc tạo 
ra nhanh và mạnh, thúc đẩy quá trình chín của thức ăn. Cùng với đó chính là 
bảng điều khiển cảm ứng nhạy bén có thể giúp nguời dùng dễ dàng thao tác 
với bếp, phân biệt rõ từng chức năng nấu cho món ăn phù hợp. Bạn sẽ thấy 
rằng không chỉ là sự nhẹ nhàng, mà mẫu bếp này sẽ còn giúp cho những món 
ăn của bạn trông ngon mắt hơn. 

Yếu tố an toàn cũng đuợc xét đến, vì đây cũng là một trong những nhân tổ 
khiến mẫu bếp từ này thuyết phục đuợc khách hàng so với một chiếc bếp gas. 
Bếp hoạt động dựa trên năng luợng từ vì thể sẽ chỉ dây tác dụng nhiệt lên chính 



xoong nồi mà không khiến mặt bếp bị nóng nên bạn sẽ không lo bị bỏng khi 


chạm tay vào. 


Trải nghiệm nhiều hơn một mẫu bếp 



_ > r+> r 

Giúp bạn trải nghiệm nhiêu hom so với một mâu bêp 



Bên cạnh sự chất lượng cũng như những công năng thiết thực mà mẫu bếp này 
mang đến cho người sử dụng, thì bạn sẽ còn được sở hữu những không gian 
bếp đẹp mắt với sự có mặt của mẫu bếp này. 

Công nghệ Italia không chỉ là sự chú trọng đến chất lượng và tính tiện dụng, 
chính xác của từng chi tiết thiết kế, mà còn là độ thẩm mỹ đạt tối đa cho mẫu 
mã sản phẩm đó. Bếp từ Giovani dĩ nhiên không nằm ngoài chuẩn mực này. 

Bạn có thể tìm thấy ở các dòng sản phẩm của Giovani sự tinh tế trong từng 
đường nét, góc cạnh được chau chuốt kỹ càng, tránh sự sát thưong cho người 
sử dụng, cùng với đó là sự bố trí hài hòa những vùng nấu, tạo được sự cân đối 
và an toàn nh ất khi đặt xoong nồi. Cũng không thể không kể đến màu sắc đen 
sang trọng được sử dụng càng khiến cho mẫu bếp này cuốn hút bạn. 

Với những lý do trên đây hi vọng bạn đã có được cho mình câu trả lời bếp từ 
Giovani dùng có tốt không. Và đưong nhiên một lưu ý nữa bạn cần nhớ chính 
là việc tìm được cho mình những sản phẩm chính hãng chất lượng. Muốn có 
được điều này thì sự góp mặt của một đại lý chính hãng là điều không thể thiếu. 



r \ 

Bạn đã lựa chọn được cho mình địa chỉ vàng nào chưa? Nêu chưa hãy một lân 


ghé qua showroom của Bốp Đửc Tâm để khám phá và trải nghiệm nhé. Tin 
rằng bạn sẽ có được những sự tư vấn nhiệt tình nhất, dòng sản phẩm ưng ỷ nhất 
và dĩ nhiên là một mức giá chuẩn nhất. 

Với dòng sản phẩm này, những mẫu mã đang tạo nên con sốt bếp từ Giovani 
có thể kể đến mẫu G242T và bếp từ giovani g 282t . Bạn sẽ có được những 
trải nghiệm thú vị với mẫu bếp này. Hãy nhanh chân đến với Đức Tâm sẽ lựa 
chọn cho mình người bạn đồng hành tin cậy này nhé. 

» Showroom 1 : 1 64 Nguyễn Trãi - Thanh Xuân Bắc - Hà Nội 

(cách hầm chui Thanh Xuân 40m hướng đi về Hà Đông). 

Điện thoại: 0462 92.82.83 
Điện thoại: 0962 83.82.83 

» Showroom 2 : số 333 Đường Minh Khai - Tp. Bắc Giang 


Điện thoại: 0904.13.83.85 


» Showroom 3 : số 292B Tô Hiệu - Lê Chân - Hải Phòng 


Điện thoại: 0964.20.33.76 

» Showroom 4 : số 16, Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Phú Nhuận, HCM 
Điện thoại: 0969.32.33.88 

Bốp từ Giovani có tốt không là câu hỏi đang được khá nhiều khách hàng đặt 
ra, khi dòng sản phẩm này đã có mặt trên thị trường Việt Nam được một thời 
gian khá dài. Nhưng có nhiều khách hàng vẫn chưa thực sự có được một hình 
dung đúng về sản phẩm. Bếp Đức Tâm sẽ giúp bạn tìm được câu trả lời qua 
bài viết dưới đây. 


Xem ngay những mẫu bếp từ Giovani mới nhất 


Nguôn : bepdưctam.vn 



